Về vấn đề dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ 


Về vẫn đề dịch văn bản khoa 
học Kí thuật và công nghệ 


Bởi: 
TS Đào Hồng Thu 


Nội dung 


Ngày nay, trong những năm đầu của thế ki XXI, văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ 
được đặc biệt chú ý không những về nội dung mà còn về hình thức. Hiện nay, số lượng 
sách về các vấn đề khoa học kĩ thuật và công nghệ trên toàn thê giới là rất lớn. Ngoài ra, 
hàng năm con số các bài báo khoa học kĩ thuật và công nghệ đăng trên các tạp chí khoa 
học có thể tính đến con số vài triệu. 


Do sự cần thiết trao đổi thông tin trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia ngày 
càng tăng, trong đó phát triển thông tin về khoa học kĩ thuật và công nghệ đóng vai trò 
quan trọng hàng đâu, nên dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ trở nên thiết 
yêu và được nảy sinh như một bộ môn mới. Ngay từ những năm 30 của thế kỉ XX đã 
có hàng loạt các công trình quan trọng về dịch thuật của M.M.Morozov, Ia.I.Rezker, 
A.V.Phedorov (Nga) là các cống hiến quan trọng về vấn đề dịch và chứa đựng hàng loạt 
ý tưởng có liên quan tới dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ. Ngoài ra, lí thuyết 
dịch các cặp ngôn ngữ cụ thê cũng được Gi.Vine và Gi.Darbelne đề cập đến khi so sánh 
đối chiếu tiếng Pháp sang tiếng Đức. 


Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ trong môi trường kĩ thuật, chúng tôi 
nhận thấy rằng việc xây dựng bộ môn “Dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ” 
dựa trên cơ sở các qui luật đang tồn tại giữa các ngôn ngữ được nghiên cứu là cần thiết. 
Ở đây, vai trò của ngôn ngữ học xã hội là rất to lớn trong việc giải thích không ít trường 
hợp không có tương đương trong các ngôn ngữ. Đồng thời, không thê giải thích tất cả 
các vấn đề dịch thuật trực tiếp bằng ngôn ngữ mà cần giải quyết vẫn đề trên cơ sở chuyên 
môn của lĩnh vực khoa học kĩ thuật và công nghệ đang được nghiên cứu. Như vậy, dịch 
văn bản cần được xét đến từ các quan điểm ngôn ngữ cũng như khoa học kĩ thuật và 
công nghệ đặc thù, chú trọng hơn đến phương diện ngôn ngữ. 


Trong nhiều thế kỉ, tồn tại tranh luận vấn đề về khả năng dịch tương đương từ ngôn ngữ 


này sang ngôn ngữ khác, A.L.Pumpianski cho rằng dịch tác phẩm văn học nghiêng về 
nghệ thuật, còn dịch công trình khoa học kĩ thuật nghiêng về khoa học. Do vậy, khi dịch 


1/5 





Về vấn đề dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ 


các văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ cần nắm vững không chỉ ngôn ngữ và chủ 
đề tương ứng mả cần có cả tư duy khoa học, năm vững các phạm trù lôgích. Cũng từ 
đây xuất hiện khả năng diễn đạt các qui luật dịch khoa học kĩ thuật và công nghệ cơ bản, 
đảm bảo nhiệm vụ chủ yếu của dịch thuật là thông tin rõ ràng và mạch lạc. Về vẫn đề 
cần dịch như thế nào T.Kavori đã nói xác đáng rằng :”Hoàn toàn nhất trí với những ai 
cho răng dịch thuật cần có sáng tạo độc lập một cách chân thật, không nhất thiết phải 
mang dấu vết ngôn ngữ nguyên bản; so sánh nguyên bản và bản dịch, không cần chỉ ra 
đâu là nguyên bản còn đâu là bản dịch”. la.lexker đưa ra hai yêu cầu đối với dịch văn 
bản khoa học kĩ thuật và công nghệ là: a) dịch cần chính xác, nghĩa là truyền đạt những 
gì có trong nguyên bản — không hơn không kém; b) dịch cần rõ ràng, mạch lạc — không 
phụ thuộc vào mức độ rõ ràng của nguyên bản. Người dịch có kinh nghiệm sẽ biểu đạt 
ý tác giả bằng ngôn ngữ chính xác, ngắn gọn, mạch lạc và có cơ sở lôgích tối đa. 


Dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ là lao động phức tạp, tinh tẾ, sáng tạo, là 
kết quả làm việc liên tục trong lĩnh vực ngôn ngữ vả chuyên ngành cụ thể. Thực tế chỉ 
ra rằng để dịch được ngôn ngữ khoa học kĩ thuật và công nghệ không cần thiết phải có 
kiến thức sâu về tất cả các lĩnh vực khoa học kĩ thuật và công nghệ. Đề có được những 
bản dịch tốt, cần nắm vững ngôn ngữ khoa học kĩ thuật và công nghệ, thông thạo các 
qui luật của nó. 


Phân tích đã chỉ ra rằng tất cả các ngôn ngữ văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ 
đều có đặc trưng về từ vựng, ngữ pháp và ngữ pháp lôgích như nhau (trừ văn bản 
khoa học phổ biến) và sự khác nhau của chúng chỉ là thuật ngữ chuyên ngành. Các nhà 
ngôn ngữ đã nghiên cứu phương pháp dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ. 
A.L.Pumpjanski gọi phương pháp này là phương pháp song ngữ và trực tiếp sử dụng 
khái niệm này khi đưa ra thuật ngữ mới. Theo ông, dịch văn bản khoa học kĩ thuật và 
công nghệ được đặt cơ sở như hoạt động lời nói song ngữ, trong quá trình hoạt động này 
nội dung về khoa học kĩ thuật và công nghệ được truyền đạt từ ngôn ngữ này sang ngôn 
ngữ khác nhờ các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. 


Qua nghiên cứu chúng tôi thấy rằng dịch có chất lượng phụ thuộc không những vào việc 
hiểu đúng nghĩa của thuật ngữ, mả còn vào khả năng phân tích văn bản của người dịch. 
Nghiên cứu song ngữ văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ cho thấy rằng dịch nghĩa 
văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ đạt hiệu quả nhất phụ thuộc vảo việc hiểu đúng 
vỏ ngôn ngữ của thuật ngữ chuyên ngảnh. 


Khác với các từ vị khác, thuật ngữ là vật mang thông tin lớn, khi không hiểu đúng nghĩa 
của vỏ ngôn ngữ của nó, thông tin lớn dễ dàng biến thành thông tin sai lệch khủng khiếp. 
Về hình thức, thuật ngữ trùng với nhiều đơn vị từ vựng của ngôn ngữ toàn dân. Thành 
phần từ vựng trong văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ thực hiện các chức năng 
của mình và thê hiện các qui luật đặc thù. Giữa các thuật ngữ khoa học kĩ thuật và công 
nghệ và ngôn ngữ toàn dân tồn tại mối liên kết chặt chẽ nhất. Ví dụ, các khái niệm phổ 
biến chung như "điện, nhiệt độ, xăng dầu" và các từ thường được sử dụng như "vitamin, 


2/5 


Về vấn đề dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ 


kháng sinh, pelixelin, vũ trụ, giao thoa” không phải là các thuật ngữ trong ngôn ngữ hội 
thoại, ở đây điểm khởi đầu mang nghĩa của khoa học kĩ thuật và công nghệ đóng vai trò 
thứ yếu (phụ thuộc). Mặt khác, các từ thông dụng như "nước, đất, lửa, chất lỏng, lực, 
đất sét, bạc, áp suất" lại là các thuật ngữ trong ngữ cảnh khoa học và kĩ thuật khi mang ý 
nghĩa chức năng đầu tiên (cơ bản). Mỗi một từ được dùng làm thuật ngữ đều có sắc thái 
chuyên ngành đặc trưng của mình. 


Vấn đề tranh luận nồi cộm là vấn đề tương quan giữa thuật ngữ và hệ thống thuật ngữ. Ở 
phương diện ngôn ngữ, vấn đề này cũng là hợp lí nếu chú ý đến các phạm trù đa nghĩa 
và đơn nghĩa của các đơn vị ngôn ngữ. Trong thuật ngữ, chúng ta biểu thị chính xác, tập 
trung và tiết kiệm tối đa các khái niệm chung và riêng gắn liền với hoạt động khoa học 
kĩ thuật và công nghệ của con người. Yêu cầu chủ yếu đối với thuật ngữ là nghĩa đơn 
của nó. Theo A.L.Pụmpanski, trên phương diện thuật ngữ chung thì yêu cầu này được 
đáp ứng băng hai phương pháp và phân biệt hai phạm trù thuật ngữ là hợp lí : 1) thuật 
ngữ khoa học kĩ thuật và công nghệ phô biến và 2) thuật ngữ chuyên ngành. 


Thuật ngữ khoa học kĩ thuật và công nghệ phô biến biểu thị khái niệm chung về khoa 
học kĩ thuật và công nghệ hoặc là của tất cả các lĩnh vực, hoặc là của một lĩnh vực, hoặc 
là của một chuyên ngành hoặc chuyên ngành hẹp của khoa học kĩ thuật và công nghệ ở 
giai đoạn phát triển nhất định của chúng. Từ vựng khoa học kĩ thuật và công nghệ phổ 
biến là tập hợp các thuật ngữ được biểu thị bằng từ và cụm từ, phần lớn các từ và cụm 
từ ở phương diện ngôn ngữ đại cương là đa nghĩa và đa chức năng. Tương quan giữa số 
lượng thuật ngữ và từ vựng khoa học kĩ thuật và công nghệ phổ biến trước hết phụ thuộc 
vào thê loại văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ. Thuật ngữ có ưu thế hơn trong thể 
loại tài liệu kĩ thuật: trong các bảng liệt kê, cataloge v.v., từ vựng khoa học kĩ thuật và 
công nghệ phổ biến thường có mặt trong các thể loại bài báo hoặc sách chuyên khảo. 
Nghiên cứu song ngữ về đa nghĩa giữa các ngôn ngữ cho khả năng phân loại từ, các 
đơn vị ngôn ngữ đa nghĩa của nhóm thuật ngữ từ vựng những nghĩa đảm bảo hiểu đúng 
tư duy khoa học vả công nghệ. Các nghĩa này còn ít được nghiên cứu. Nguyên nhân là 
do việc dạy ngôn ngữ kĩ thuật chưa được hoặc ít được chú ý. Điều này cần được quan 
tâm một cách thích đáng trong quá trình dạy ngoại ngữ do tầm quan trọng của ngôn ngữ 
nước ngoải trong việc tiếp nhận kiến thức chuyên ngành một cách chính xác và đầy đủ 
nhất. Ví dụ, trong văn bản tiếng Anh khoa học kĩ thuật và công nghệ có sử dụng rộng 
rãi đồng âm của mạo từ ở nghĩa đầu tiên (the = này, a = một), điều này không hoản toàn 
đã đặc trưng cho phong cách hội thoại và trong quá trình dạy và học nó không được tính 
đến. Chúng ta hãy xét ví dụ sau: The proportion ¡n which the four possible products are 
formed presents a very complicated problem. Câu này nếu dịch là "Tỉ lệ tạo thành bốn 
sản phâm có thê có là vấn đề rất phức tạp." sẽ là thiếu nghĩa so với câu đúng là "Tỉ lệ 
tạo thành cả bốn sản phẩm có thể có là một vấn đề rất phức tạp." 


Thông thường, các từ khoa học kĩ thuật và công nghệ phô biến có nguồn gốc nước ngoài 


được ưa thích sử dụng do dễ phân biệt tư duy khoa học kĩ thuật và công nghệ một cách 
chính xác. Ví dụ, trong tiêng Anh thay cho động từ to say thường sử dụng các động từ 


3/5 


Về vấn đề dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ 


to assert, to state, to declare, thay cho to clean là to purify. Có ít thuật ngữ khoa học kĩ 
thuật và công nghệ phổ biến tương ứng với sỐ lượng hạn chế của các khái niệm khoa 
học và công nghệ. Các thuật ngữ này, VỆ nguyên tắc, được sinh ra và mắt đi trong lòng 
ngôn ngữ toàn dân. Căn cứ vào nguồn gốc thì chúng có nhiều nghĩa và không tuân thủ 
qui định nảo. 


Thuật ngữ chuyên ngành biểu thị khái niệm từng phần của khoa học kĩ thuật và công 
nghệ. Chúng thường là đơn vị ngôn ngữ toàn dân một nghĩa của ngôn ngữ có quan hệ 
với nó ở giai đoạn phát triển nhất định của chúng. Thuật ngữ chuyên ngành tôn tại với 
số lượng rất lớn, tương ứng với số lượng không hạn chế các đối tượng hoạt động khoa 
học kĩ thuật và công nghệ của con người. Các thuật ngữ nảy xuất hiện một cách tự phát 
trong lòng ngôn ngữ toàn dân (so sánh: búa - búa thủy lực; chuột - chuột máy tính; trống 
- trống mực máy in), cũng như một cách có ý thức băng cách vay mượn từ các ngôn 
ngữ khác, theo qui định và trật tự hệ thống, được thể hiện đặc biệt rõ rảng trong các 
khoa học như khoa học hóa học, môi trường, chế tạo máy. Thuật ngữ chuyên ngành làm 
phong phú một cách đáng kế ngôn ngữ toàn dân. Theo quan sát, hiện nay, trong các 
ngôn ngữ phát triển có khoảng 85% đến 90% từ vựng là thuật ngữ khoa học kĩ thuật và 
công nghệ. Tuy nhiên, trong mỗi ngành hẹp của khoa học kĩ thuật và công nghệ thì số 
lượng thuật ngữ chuyên ngành là rất hạn chế, hơn nữa chúng rất thường được nhắc lại. 
Đối với ngành hẹp, số lượng thuật ngữ rất ít. Theo quan sát trong nghiên cứu của chúng 
tôi, số lượng này không vượt quá 300 đơn vị. Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật 
và công nghệ, thuật ngữ chuyên ngành đơn nghĩa có thể có nghĩa bổ sung và trở thành 
thuật ngữ khoa học kĩ thuật và công nghệ phô biến đa nghĩa, còn thuật ngữ đa nghĩa có 
thể làm mắt nghĩa của mình và trở thành thuật ngữ đơn nghĩa. 


Cấu trúc ngữ pháp trong văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ về mặt hình thức trùng 
với cầu trúc ngôn ngữ toản dân. Đặc trưng cho văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ 
là câu tương đối dài, sử dụng số lượng lớn các định nghĩa, bởi vì nhiệm vụ của văn bản 
khoa học kĩ thuật và công nghệ là mô tả và giải thích các đữ kiện nhất định một cách có 
thể chính xác nhất. Vì vậy, trong văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ chiếm ưu thế 
là danh từ, tính từ và động từ vô nhân xưng. Trong ngôn ngữ khoa học kĩ thuật và công 
nghệ có sự biểu đạt hình ảnh trực quan nhưng chúng ở dạng sơ đồ bản vẽ và mẫu, đồng 
thời có đặc trưng lôgích biểu thị. 


Cú pháp văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ phân biệt bởi sự bão hòa về cấu trúc: 
gần một nửa tất cả các câu (thông báo) được định hướng đối với các dữ kiện cụ thể cần 
được mô tả và giải thích. Chiếm ưu thế là các câu có cấu trúc bị động. Trong văn bản 
khoa học kĩ thuật và công nghệ thường sử dụng các cấu trúc vô nhân xưng không xác 
định và vô nhân xưng với nghĩa đánh giá, nhận định: đã quyết định, được thừa nhận một 
cách hợp lí, cần chú ý, cần thiết, quan trọng là v.v. 


Sự biểu đạt nội dung văn bản một cách lôgích và sự thiếu ngữ điệu hình thành nghĩa tích 
cực trong văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ, làm giảm đáng kê mức độ phân tán 


4/5 


Về vấn đề dịch văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ 


giữa cầu trúc ngữ pháp câu và cấu trúc lôgích của nó. Sự hiện diện của phân đoạn câu 
ngữ pháp - lôgích trong văn bản khoa học kĩ thuật và công nghệ đã được chứng minh 
trên cơ sở ngữ liệu song ngữ, khẳng định tính tổng hợp của tư duy khoa học vả công 
nghệ, cho phép đảm bảo tính đồng nhất thông tin và dịch có chất lượng từ ngôn ngữ này 
sang ngôn ngữ khác. Rõ ràng rằng tất cả các thành phần câu về mặt thông tin là đa nghĩa 
và mang hoặc là thông tin chủ yếu, hoặc là thông tin phụ và đều phụ thuộc vào cấu trúc 
của câu. 


5/5 


